Lại sắp đến dịp tết đến xuân về rồi. Cái không khí se se của trời đông 
Sài Gòn, nơi tưởng như không bao giờ lạnh vừa mới ở đây thôi, thì những 
tia nắng của sự ấm áp, của sự xum vầy lại tới. Những ánh nắng chan chứa 
sự vui tươi nhộn nhịp này đã báo hiệu cho sự kết thúc của một năm đầy 
sóng gió, trắc trở và tất cả những gì mọi người mong đợi chính là khoảnh 
khắc gia đình đoàn tụ, cùng nhau dọn dẹp, trang trí nhà cửa, cùng nhau 
đón khoảnh khắc giao thừa và vui hơn nữa là được gặp bà con họ hàng 
đem đến cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. 

Xuân đến, gia đình nào cũng sẽ có nét đổi mới. Hoa đào, hoa mai, cây 
quất,... là những thứ không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt Nam ta. 
Những người có điều kiện thì sẽ mua cả 3 loại về trưng, những ai có một 
năm chưa suôn sẻ, kinh tế không ổn định vẫn cố gắng mua một chậu mai 
về trưng để rước tài lộc về nhà. Các loại quả như dưa hấu, chuối, mãng 
cầu, dứa, sung,..sẽ được bàn tay khéo léo của mẹ trưng trên mâm ngũ quả 
rồi đặt chúng lên bàn thờ với ý nghĩa thể hiện lòng biết ơn, sự tôn kính đối 
với ông bà tổ tiên, cũng như mong muốn được ông bà tổ tiên chúc phúc 
cho một năm làm ăn đầy may mắn và thành công. Những công thức cuối 
cùng chuẩn bị cho một cái tết âm no là bánh kẹo tết, mứt, hạt dưa, hay 
những chai rượu thượng hạng. Và không thể thiếu là việc treo chiếc cờ lên 
trước nhà ngoài ý nghĩa thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nó 
còn góp phần tăng bầu không không khí vui tươi, nhộn nhịp trong nhân 
dân ngày tết 

Chập giáp ngày tết, trong mỗi gia đình ai cũng bận rộn, từ những nhóc 5 
6 tuổi cho đến bố mẹ chúng. Bé thì lau dọn bàn ghế, dọn dẹp góc học tập, 
người lớn thì lau bàn thờ, mua bánh kẹo trưng bày, canh nồi bánh trưng,... 
Ai cũng làm việc một cách chăm chỉ với phong thái hứng khởi pha trộn 
những tiếng nói cười rộn rã, cộng hưởng với đó là những bài nhạc tết xưa 
nghe trong lòng xao xuyến: mà nức lòng mong đến tết thật nhanh như: Lời 
tỏ tình mùa xuân, Đoản xuân ca hay Điệp khúc mùa xuân. 

Ở quê sẽ có không khí tết khác so với thành phố, chợ quê thường nhộn 
nhịp nhất vào những ngày 28, 29 tết, vì ngày 30 họ sẽ tốn thời gian chuẩn 
bị mâm cỗ hay dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa. Những buổi sáng ấy, cho dù bạn 
có đi chợ sớm thế nào đi nữa đập vô mắt vẫn là cảnh bà con đua nhau đi 
sắm tết, người người nườm nượp tứ phía ùa ra, khiến cho con đường ở chợ 
quê tắc hơn bao giờ hết. Dù con đường có xô bồ, đông nghẹt người thì một 
thứ chắc chắn bạn sẽ nhận ra là có hương vị của thiên nhiên ngào ngạt, 
hương vị của sự giao thoa giữa hai năm đã rất cận kề, đó chính là cảm giác 
khiến cho những người khó tính nhất cũng không khỏi nghẹn ngào vui 
sướng. Sao không vui được khi nhìn trước mắt là cảnh tượng mà trong năm 
chỉ suốt hiện 1 lần. Nào là bánh trưng, bánh tét, cành mai cây quất, nào là 
kẹo ngô, trà, mứt rồi bao lì xì,... Tất cả những điều ấy đã vẽ lên một bức 
tranh tươi tắn, đa sắc màu ở nơi thôn quê còn nghèo khó. 


Tết ở thành phố khác lắm. Bạn sẽ có cảm giác như thành phố đón tết 
trước nông thôn vậy. Từ 20 âm đến 25 26, là những ngày đông vui rộn rã 
nhất nơi thành phố. Một trong những khu chợ đông vui nhất nơi thành phố 
dịp tết đến xuân về chính là khu vực Chợ lớn hay còn được biết đến là chợ 
Bình Tây. Đi vào khu chợ, thứ làm ta choáng ngợp đầu tiên là các dải hoa 
màu sắc rực rỡ, nào là hoa cúc, hoa đồng tiền, hoa ly, hoa lay ơn và còn cả 
các loại hoa bằng giấy, nhựa. Cận tết, những người chủ bán hoa bày ra 
nhiều loài hoa có màu sắc đọc đáo làm cho chợ Lớn rực rỡ hơn rất nhiều 
so với ngày thường. Chưa kể những cây hoa mai, hoa đào được trưng bày 
tràn ra cả mặt đường làm cho ta nghĩ sẽ thật tiếc nếu như không vào lựa 
một chậu cây thật đẹp về trưng. Các cô, các bác khi xem hoa cũng rất kỹ 
càng, tỉ mỉ, họ lựa chọn những bông hoa to nhưng phải vừa đẹp vừa tươi 
nhất, với mong muốn giúp cho ngôi nhà của mình đẹp đẽ và tươi tắn suốt 3 
mùng tết như những bó hoa xinh xăn này. Ngoài những loài hoa sặc sỡ 
màu sắc, Chợ lớn còn có một khu “đỏ rực” khiến bao người mê đắm khi đi 
qua nơi này. Cứ đến dịp lễ Tết, con phố này lại khoác lên mình những 
chiếc áo khác nhau. Những ngày giáp. tết cổ truyền, nơi đây lại được diện 
bộ cánh đỏ thắm, lung linh đây sắc màu mùa tết. Nào những tấm vải đỏ 
thắm mang trên mình hoa văn sắc màu, nào những câu chúc, câu đối được 
bày trí đẹp mắt trên những cặp liễn nhung, rực rỡ hơn nữa là các loại pháo 
và đèn trang trí đa màu sắc. Nên những ai đến đây vào buổi tối sẽ cảm 
nhận được trọn vẹn hơn khu chợ đỏ rực này. Có thể ngày tết ở thành thị 
không được đông đúc và ấm cúng như nông thôn nhưng qua hình ảnh 
người người nườm nượp đi sắm tết trong sự vui tươi, rộn rã cũng đã đủ 
phẳng phất báo hiệu cho ta thấy sẽ lại có một cái tết thật ý nghĩa, rộn ràng 
gần kề 

Nhưng vào thời điểm này, những người buồn nhất chắn hẳn là những 
người tha hương, không thể về sum họp cùng gia đình. Họ phải mưu sinh 
nơi xa, tăng ca kiếm tiền để trang trải, họ sợ rằng mình không đủ tiền tiêu 
trong dịp tết, đành phải ngậm ngùi đón tết nơi xa, và chỉ sum họp với gia 
đình qua những cuộc điện thoại đầy nỗi nhớ mong. Họ lẻ loi dọn dẹp trang 
trí nhà cửa, ngậm ngùi nhớ về ngày tháng ấm áp cả nhà quây quần dọn 
dẹp tất bật ngày 29 tết, xúm lại bên nhau coi Táo quân đêm 30, cùng ghi 
lại khoảnh khắc giao thừa xem pháo hoa sáng mùng 1, gặp gỡ chúc tết ông 
bà, anh chị chú bác trong 3 ngày tết 7 ngày xuân. Họ cũng không quên hy 
vọng về một tương lai xán lạn, một ngày có công việc ổn định, đầy đủ tiền 
tài để mà xum họp bên gia đình trong vô lo, trong hạnh phúc 


